
y 

THiHINHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



8 KIỂU PLANK TỐT NHẤT BẠN KHÔh 

T ác giả Ểế Quân Lương 

Nếu bạn cảm thấy rằngđộng tác Plank (Hít đất tĩnh), là một động tác hết sức nhàm chán cho cơ bụng, ngực và vai 
hay không? Nếu câu trả lời là có, thì trong bài viết dưới đây, bạn sẽ được hướng dẫn 8 cách thực hiện động tác Plank 
hết sức sáng tạo và thử thách. 


Cách thực hiện: bạn có thể tập các động tác này theo số set và thời gian tập tùy ý, tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên 
tập từ 3 đến 5 set cho mỗi động tác, đồng thời thực hiện động tác trong khoảng thời gian ít nhất là 60 giây. 


1 . Plank kết hợp với nâng tay chân đối diện 



Vào tư thế planktruyền thống, tỳ người lên trên hai cẳng tay với hai đầu ngón chân tiếp xúc với mặt sàn. Trong khi 
đang gồng cơ bụng, hãy nâng một tay và chân ở phía đối diện lên khỏi mặt sàn và duỗi thẳng. Giữ tư thế trong 5 giây 





và đối bên. 


2. Plank kết hợp với chèo tạ dumbbell 



Đưa người vào tư thế bắt đầu của động tác chống đấy với hai tay nắm lấy hai chiếc tạ dumbbell (từ đầu tới chân là 
một đường thẳng). Tiếp theo, lần lượt chèo từng chiếc tạ dumbbell lên một trong khi lưng vẫn duỗi thẳng. Bạn cần 
lưu ý siết chặt co bụng sao cho phần hông không bị nâng cao. 


3. Động tác bò gấu thẳng lưng 



Bắt đầu với tư thế chống đấy, hai khuỷu tay duỗi thẳng. Để thực hiện động tác, đưa một tay và chân đối diện về phía 
trước đế bắt đầu bò. Trong khi thực hiện động tác, bạn cần gồng chặt phần co trung tâm sao cho lưng bạn được giữ 
thẳng trong suốt quá trình tập. cố gắng đi càng xa càng tốt trong 60 giây. 


4. Động tác gập người sử dụng bóng tập 




Trong khi hai khuỷu tay duỗi thẳng và tỳ xuống sàn, hãy đặt hai chân lên trên một quả bóng tập và siết chặt cơ bụng. 
Tiếp theo, hãy kéo phần hông của bạn về phía trước sao cho bóng được lăn về phía bụng của bạn cho tới khi phần 
hông và hai vai gần như tạo thành một đường thẳng. Trở về tư thế ban đầu và thực hiện lại. 


5. Động tác lăn bánh tạ 



Bạn có thể sử dụng cả bánh tạ lăn lẫn thanh tạ barbell cho động tác này. 

Quỳ hai gối xuống sàn với bánh tạ đặt ở phía trước. Dồn lực vào hai tay sau đó lăn bánh tạ về phía trước mặt với 
khoảng cách xa nhất có thể. Lăn tạ về vị trí ban đầu và chuẩn bị cho rep tiếp theo. 


6. động tác chống lực với dây tập co giãn 

Buộc một đầu dây tập co giãn vào một chiếc cột, sau đó nắm lấy dây tập theo chiều ngang. Đứng song song với cột 
và cách cột một khoảng sao cho dây tập tạo lực một cách vừa phải với thể chất của bạn. Gồng phần cơ bụng sao 
cho cơ thế bạn cố định trong tư thế đứng thẳng trong 5 giây, sau đó đổi bên. 


7. Động tác chèo núi với dây tập co giãn 




Với hai khuỷu tay duỗi thẳng trên sàn, hãy đặt hai chân của bạn vào hai dây tập co giãn. Bây giờ, lần lượt gập và đưa 
đầu gối về phía ngực theo nhịp đều, không quá chậm. Giữ co thể càng cố định càng tốt. 


8. Hít đất tĩnh với bánh tạ 



Động tác này hết sức đon giản, bạn chỉ cần vào tư thế plank co bản với hai cẳng tay tỳ lên sàn. Điểm nối bật ở đây là 
bạn sẽ cần một bạn tập đặt một chiếc bánh tạ barbell lên lưng của bạn. Giữ cho người thẳng, không cong xuống 
trong 60 giây. 


Có thể bạn quan tâm: 4 phút tập bài Plank hiệu quả cao 





Theo TTVN 


Xem thêm: 

• 10 tác dụng của bài tập p/ank 

• 7 7 bài tập cơ bụng 6 múi đẹp nhất cho phái mạnh tại phòng Gym 

• Giải mã bí mật sức mạnh của động tác p/ank 

• 44 bài p/ank cơ bản đến nâng cao để bụng 6 múi nhanh chóng 

• Cơ bụng 6 múi nhanh chóng với 5 bài tập thế hình với tạ cho nam 


í 


Thích 4*hĩ "Lihe" / Hạy.-vhì’ "StaGirV 


1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

z 

Q. 

@ 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 


Hướng dẫn 3 nhóm bài tập Gym Cardio... 





ir* 7 _ £ 7 / -t " ỉ / / / 7 / / / / JT ? / / * _ 


/ / í 




Hướng dẫn bài tập Plank đúng cách 



Giải mã bí mật sức mạnh của động tá... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

4 loại bột đậu cho các bạn nam tập thế hình kèm hướng dẫn cách làm 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 Recommend this on Google 




Bạn tìm gì hôm nay... 




XEM NHIÊU NHẤT 




Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hon thịt 








Tập thể hình nam giới có bị ảnh hưởng đến chiều cao không? 



5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 



Kiến thức cần biết về Deadlitt 








5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 



THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP BẬI TẬP BÀI TẬP ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP PLANK 

CHÂN CỔ TRƯỚC LƯNG NGỰC 


BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TẬP BÀỊ TẬP TỐNG BÀI TẬP VAI DỊNH DƯỠNG THỂ ĐỘNG TÁC PLANK ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC LỊCH TẬP THỂ 

TAY HỢP HÌNH YỎGA HÌNH 


NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THỂ 
HÌNH 


TẬP THỂ HÌNH TẠI V[DEO THỂ 

NHÀ HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• Cách tỉa và vẽ lông mày cực dễ cho người mới tập trang điếm 

Đối với nhiều bạn mới làm quen với việc trang điểm thì vùng mắt có lẽ là nơi khó... 

• Bí quyết giảm vòng eo chỉ trong 3 ngày của người Nhật 

Bí quyết giảm vòng eo đơn giản chỉ nằm ở việc đi bộ? Bạn có tin phương pháp đi... 

• 23 bài tập giảm mỡ bụng hiệu quả tại nhà, không thể không thử 

Bạn mong muốn có vòng eo thon gọn những không biết làm sao? Bạn không dám tự tin diện... 

• Bí quyết gắn mi giả trông dày tự nhiên và không nặng mắt 

Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với việc gắn mi giả. Tuy nhiên bạn đã từng nghe... 

• 1 1 bài tập giảm mỡ bụng với bóng Bosu hiệu quả và cực tốt 

Bạn luôn cảm thấy buồn mỗi lần sờ từng ngấn bụng lộ rõ? Bạn chẳng thích ai đề cập... 



Co gk' T Tim kiêm Tuy Chinh 


THỂ HÌNH 








Bài ngẫu nhiên 


THỰC PHẨM CHAY CHO NGƯỜI TẬP THỂ HÌNH NAM 

26.1 1 .201 5 - Comments Disabled 

Lựa chọn thực phẩm cho người tập thể hình trong mùa ăn chay, cũng là một vấn đề băn khoăn của người ăn chay... 


A CẨM NANG TĂNG CÂN CHO NGƯỜI GẦY: DINH DƯỠNG VÀ TẬP THỂ HÌNH 

1 Tg 23.1 0.201 5 - Comments Disabled 

Bạn không thể tăng cân? Hướng dẫn này sẽ giúp bạn 


Bạn không thể tăng cân? Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đi từng bước một trong quá trình tăng cân, từ lập thực đơn... 



KỸ THUẬT CARDIO TRÊN MÁY CHẠY BỘ 
05.01 .201 6 - Comments Disabled 


Bạn chỉ tập tạ thôi chưa đủ nếu không tập luyện tim mạch, sức bền và khả năng chịu đựng của cơ thể, Cardio... 


Bài mới 



8 KIỂU PLANKTỐT NHẤT Bạn không nên bỏ qua 


Nếu bạn cảm thấy rằng động tác Plank (Hít đất tĩnh), là một động tác... 


2 0 ỆỆ 4 loại Bột đậu cho các Bạn nam tậpthể hình kèm Hướng dẫn cách làm 


Với những bạn nam tập thể hình không dùng các loại thực phẩm chức... 


3 r? 8 5 Lờ I KHUYÊN GIÚP CÁC BaN nam TÂP thể hình phát triển Cơ bắp thần tốc 

'Ẽừ 

Bạn đang loay hoay với việc phát triển cơ bắp dù đã tập luyện và áp... 


Bài yêu thích 


TOP 1 6 BÀI TÂP SQUAT CHO VÒNG 3 SĂN CHẮC 

± 05.03.2016 - 0 Comments 

Chỉ cần 30 ngày, series bài tập squat cho vòng 3 sẽ giúp cho mông và đùi của bạn cực kỳ thon gọn săn chắc và... 



7 THỰC PHẨM CẦN TRÁNH SAU KHI TẬP THẾ HÌNH 
26.03.201 6 - 0 Comments 


Thực phẩm dinh dưỡng cho thể hình thì chúng ta có thể điểm qua một số món như Trứng, Gà, Đậu, Cá v.v... Nhưng... 



7 CÔNG THỨC PHA CHẾ NƯỚC UỐNG PROTEIN HẤP DẪN CHO CÁC BẠN TẬP THẾ HÌNH 

05.02.201 6 - Comments Disabled 


7 công thức pha chế nước uống protein phía sau đây sẽ giải thoát bạn khỏi phong cách pha đồ uống protein:... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 


Q) Chat với chúng tôi! 






